DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY 
DỰNG 
CHÙA LẦN CHUYỂN THÀNH THIỀN 
VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ 


(Ngày 19.01. Nhâm Ngọ - Ngày 02.03.2002) 
Kính thưa quý vị. 

Đã bao năm nay, chúng tôi thao thức tìm kiếm trên 
đòng dài ngót hai nghìn năm (2000) lịch sử của Phật giáo Việt 
Nam. Mãi đến gần đây,chúng tôi mới chấm được một cái 
mốc là Phật giáo đời Trần. 

- — Lý do gì chúng tôi chúng tôi chấm cái mốc Phật 
Giáo đời Trần? 
- Bởi vì từ đời Trần trở lui về trước, những vị Tổ truyền 
Phật giáo thiền vào Việt Nam đều là người Ấn Độ như Tổ Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi, người Trung Hoa như Tổ Vô Ngôn Thông...; 
sau đời Trần đến nay những vị Tổ hầu hết cũng người ngoa] 
quốc: Đức Phật đã là người Ấn Độ, chư Tổ cũng là người 
ngoại quốc thì Phật giáo làm sao thẫm sâu vào lòng dân tộc 
Việt Nam? Chỉ có đời Trần vị Sơ Tổ hệ Phái Trúc Lâm Yên 
Tử mới thật sự là người Việt Nam. Lại là ông vua anh hùng 
của dân tộc Việt Nam, lời dạy tư cách và tâm tư Ngài mới 
phù hợp với dân tộc Việt Nam. 


Tuy nhiên. Phật giáo là chung của nhân loại, không 
phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt đất nước quốc 


gia, làm gì có Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật 
Bản,...Song đứng trên phương diện tuỳ duyên giáo hoá, Phật 
giáo đến nước nào đều hoà nhập vào phong tục tập quán của 
dân tộc ấy, nên có câu “Tuỳ duyên nhi bất biến.”. Vì thế mới 
có Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam.... Đã có tên Phật 

Giáo Việt Nam đương nhiên phải có những nét đặc thù của 

nó. Đây là lý do tôi chấm cái mốc Phật giáo đời Trần. 
Những đặc thù gì của Phật giáo đời Trần khác với 
Phật giáo các nước? 

- Phật giáo đời Trần chủ trương “Tam giáo đồng 
nguyên”. Nghĩa là Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo đồng 
nguồn. Mục đích tôn giáo là giáo hoá chỈ dạy con người sống 
một cuộc đời thuần hoà lương thiện, đầy lòng từ bi bác ái, 
sẵn sàng chia cơm xẻ áo với mọi người để xứng đáng là một 
Phật tử thuần thành, một con chiên ngoan đạo. Chúng ta tu để 
đem lại hạnh phúc cho bản thân cho gia đình và cho mỌi 
người. Tu dẹp sạch oán hờn thù hận để mai kia siêu thoát 
ngoài vòng đau khổ trần gian. 

Thế thì, mọi tôn giáo trên thế giới này đều là những 
người bạn thiết thân lý tưởng, là những người bạn đồng tâm 
hợp lực chung xây dựng thế gian này càng ngày càng tươi 
đẹp, càng an vui hạnh phúc hơn. Đây là lý do Phật giáo đời 
Trần chủ trương Tam giáo đồng nguyên. Vì thế, toàn dân 
Việt Nam đời Trần đều đồng tâm hợp lực chống ngoại xâm 
thành công. Không có hiện tượng tôn giáo này so bì với tôn 

giáo khác. Đây là điểm đặc thù của Phật giáo đời Trần, lấy 


Thiền tông dung hợp với Khổng Lão. 
Tuy tôn giáo có tên riêng, song nòi giống dân tộc là 
chung, tổ tiên huyết thống là chung. Chúng ta không vì tên 
riêng của tôn giáo mà chia rễ giống nòi dân tộc, tách rời dòng 
huyết thống của tổ tiên. Tôn giáo là tín ngưỡng riêng của mỗi 
người, chúng ta đều phải tôn trọng, song ta tôn trọng tín 
ngưỡng của mình thì phẩi quý kính tín ngưỡng của người, 
đây là lẽ công bằng trong cuộc sống của nhân loại. Xử sự 
như vậy mới đúng ý nghĩa tôn giáo là cứu đời. 

Đức Phật là người giác ngỘ, tu theo đạo Phật là học 
pháp giác ngỘ. Cái gì giác ngộ? - Tâm mình giác ngỘ. Trong 
bài phú Cư Trần Lạc Đạo, Hội thứ năm, mở đầu nói: “Vậy 

mới hay! Bụt ở trong nhà; Chẳng phải tìm xa. Nhân khuây 
bản nên ta tìm Bụt; Đến cốc hay chỉn Bụt là ta...” (Vua Trần 
Nhân Tông.) 

Phật là tánh giác của mỗi người, chúng ta đã sẵn có mà 
quên, nên tìm Phật ở đâu đâu. Dẹp sạch mây mù vô minh 
vọng tưởng thì tánh giác hiển lỘ sáng ngời. Ai biết phản 
chiếu lại mình thì thấy Phật, gọi là kiến tánh. Việc phẳn 

chiếu này không dành riêng cho giới nào, xuất gia hay cư sĩ 
khéo tu khéo phản chiếu đều được kết quả như nhau. Cho 
nên vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Tuệ Trung 
Thượng Sĩ, ... là cư sĩ đều kiến tánh ngộ đạo. Đây là nét đặc 
thù của Phật giáo Thiền tông đời Trần. 
Phật giáo đời Trần không chấp nhận sự lệ thuộc các 
hệ phái Thiền và văn hóa ngoại lai. Bởi vậy khi vua Trần 


Nhân Tông đi xuất gia tu hành thành đạo, Ngài nói: “... Học 
đòi chư Phật, Cho được viên thành; Xướng khúc vô sinh, An 
thiền tiêu sái;...” Hay: “Pháp thân thường trụ, Phổ mãn thái 
hư; Hiển hách mục tiền, Viên dung lõa lõa;...” (Đắc Thú Lâm 
Tuyền Thành Đạo Ca.) Sau đó, Ngài góp nhặt tinh hoa ba hệ 
phái thiền: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường 
đúc kết thành Thiền Trúc Lâm Yên Tử, Ngài là Sơ Tổ. 


Đứng về văn hóa, Sơ Tổ Trúc Lâm muốn chuyển văn 
Hán thành văn Nôm, qua hai bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, Đắc 
Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca thì thấy rõ. Bấy nhiêu đó cũng 
đủ minh chứng tâm tư nguyện vọng của Ngài cố tình chuyển 
văn Hán thành văn Nôm của Việt Nam. Thế mà, từ thế kỷ 13 
đến thế kỷ 21, chúng ta vẫn còn thấy đa phần kinh sách và 
nghi lễ cúng tụng trong chùa còn nguyên vẹn chữ Hán. Thật 
là một điều đáng buồn! 
Ở Trung Hoa Thiền Tông đều tuân thỦ theo châm ngôn: 
“Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền, Trực chỈ nhân tâm, 
Kiến tánh thành Phật.” Thiền tông đời Trần lại chủ trương 
“Thiền giáo song hành.” Đây là một chứng cứ Thiền tông đời 
Trần có lối tu riêng, chỉ cần được “Kiến tánh thành Phật” là 
mục tiêu chủ yếu. Cho nên, Sơ Tổ Trúc Lâm vừa dạy Thiền 
vừa bảo đệ tử giẳng kinh Kim Cang, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, 


Tổ Trúc Lâm phân chia đời đạo rõ ràng dứt khoát. Khi 
làm vua thì hy sinh cả thân mạng để lo cho dân cho nước, bao 
phen vào sinh ra tử, Ngài vẫn không màng. Đến khi đất nước 


được thanh bình, Ngài mới thanh thắn an vui. Sau đó, Ngài lại 
trao ngai vàng cho con đi xuất gia. 

Làm một tu sĩ Phật giáo sống trong núi rừng khổ hạnh, 

Ngài vẫn đắc ý vui cười. Hãy nghe một đoạn trong bài “Đắc 
Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca”: “Tuần này mà ngẫm, Ta lại 
xá ta; Đắc ý trong lòng, Cười riêng ha hẩ! Công danh chẳng 
trọng, Phú quý chẳng màng: Tần Hán xưa kia, Xem đà hèn 
hạ. Yên bề phận khó, Kiếm chốn dưỡng thân; Khuất tịch non 
cao, Náu mình sơn dã...” 

Với tư cách của Sơ Tổ và các vua quan nhà Trần đều 
rập khuôn nhau. Khi đất nước bị xâm lăng thì nhiệt tình cầm 
quân đuổi giặc, khi nước nhà thanh bình thì quyết chí tu hành. 

Đây là một nét đặc thù của Phật giáo đời Trần. 

Một vinh dự lớn cho Phật giáo Việt Nam được một 
ông vua đi tu. Ở Ấn Độ có ông Hoàng Thái tử đi tu được 
thành Phật. Ở Việt Nam có ông vua đi tu được thành Tổ. Quả 
là một hãnh diện lớn cho Phật giáo Việt Nam, thế mà Phật tử 
Việt Nam ít ai quan tâm. 

Giáo pháp do đức Phật giẳng dạy chủ yếu là giác ngộ 
và tỪ bi. Người tu Phật sẽ được bớt khổ trong đời này và an 
lạc ở đời sau, hoặc đời này giác ngộ mai kia sẽ giải thoát 
sanh tử. Nên nói đạo Phật cứu khổ chúng sanh. 

Chư Tổ sau này cũng lặp lại lời Phật dạy để nhắc nhở 
chúng ta tu hành cốt mở sáng trí tuệ. Đức Phật là vầng sáng 
của Đại Đăng, chư Tổ là những ngọn đuốc, cây đèn mồi từ 

ánh sáng Đại Đăng của Phật đem soi sáng cho chúng sanh bớt 


u tối. Vì vậy Tổ chỈ là người tiếp nối ngọn đèn của Phật, chứ 
không phải là người thắp sáng ngọn đèn đầu tiên. 
Vua Trần Nhân Tông sau khi lên núi Yên TỬ xuất gia 
tu hành, Ngài lấy hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, dứt khoát 
không còn bận tâm đến việc thế tục. Trong bài Đắc Thú Lâm 
Tuyền Thành Đạo Ca có đoạn: “...Đem mình náu tới, Cảnh 
vắng ngàn kia; Dốc chí tu hành, Giấy sồi vó vá. Lành người 
chẳng chớ, Dữ người chẳng hay; Ngậm miệng đắp tai, Hề 
chi họa cả...” Qua năm năm (1299-1304), Ngài ngộ đạo, bèn 
xuống núi làm Phật sự. Ngài dạy dân chúng thọ Tam quy, trì 
Ngũ giới, tu Thập thiện để hiện đời an vui hạnh phúc, mai kia 
sẽ hưởng an lạc lâu dài, đây là xây dựng thế gian. Nếu người 
có chí cao siêu, Ngài dạy tu thiền định để được giác ngỘ giải 
thoát sanh tử. Đây là pháp tu xuất thế gian. Hai pháp tu này 
rất cụ thể thực tế, không có gì mơ hồ huyền hoặc. 
Những phần trên đây là lý do chúng tôi quyết tâm khôi 
phục Phật giáo Thiền Tông đời Trần. 

Hôm nay chúng tôi và toàn thể Tăng, Ni, Phật tử có 
mặt ở đây đều hân hoan vô hạn, được Chính quyền các cấp 
và Ban Quản lý Di Tích Yên TỬ cho phép làm lễ Đặt đá Xây 
dựng lại Chùa Lân, đồng thời chuyển thành Thiền Viện Trúc 
Lâm Yên TỬ. Sự đóng góp nhỏ bé của chúng tôi đối với quần 
thể khu Di tích Yên Tử thật không có gì đáng kể. Song chúng 

tôi rất vui mừng, vì được góp một phần nhỏ xây dựng lại 
chốn Tổ. Là một con người Việt Nam, hơn nữa là Phật tử 
Việt Nam, chúng ta làm sao dám quên công Ơơn gìn giỮ đất 


nước và ân đức truyền bá chánh pháp của Tổ tiên mình, của 
các bậc Long tượng “ truyền đăng tục diệm” đến ngày nay. 
Chúng tôi càng hoan hỉ bội phần, vì bao năm nay, thầm 
lặng chỉ dạy Tăng, Ni và Phật tử tu theo đường lối của Tam 
Tổ Trúc Lâm, hay nói khác hơn, cố tình khôi phục Thiền 
Tông đời Trần mà không có mấy người quan tâm. Đến ngày 
này, chúng tôi được công khai trình bày chủ trương đường 
lối tu hành và ước nguyện của mình trước Chính quyền các 
cấp, đông đảo giới trí thức, toàn thể Phật tử tại nơi đất Tổ 
này. Đồng thời, chúng tôi còn có một cơ sở tu thiền theo phái 
Trúc Lâm Yên Tử hiện diện mãi nơi này. Từ đây, những ai 
muốn nghiên cứu phái Thiền Trúc Lâm Yên TỬ, chúng tôi sẽ 
có phương tiện cung cấp và hướng dẫn nghiên cứu tu tập. 
Quả đây là phúc duyên lớn giúp chúng tôi làm tròn bản 
nguyện của mình. 
Trước khi dứt lời, chúng tôi chân thành biết ơn quý vị 
có mặt hôm nay, sự có mặt của quý vị làm tăng thêm phần 
long trọng buổi lễ. 
Kính chào quý vị! 


